6/22/22, 10:14 AM Phật giáo Bắc truyền — Wikipedia tiếng Việt 


NWIKIPEDLA 


Bách khoa toàn thư mở 


^ e./ “ "` 
Phật giáo Bác truyền 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 
Đừng nhâ m lần uới Đại thừa hoặc Mát tông. 


Phật giáo Bă c truyê`n hay Phật giáo Băc 
tông, Truyê`n thôˆng Phật giáo Phát triến, là 
một thuật ngữ học thuật được dùng đề chỉ một trong 
hai trường phái truyê`n thôˆng Phật giáo lớn trên 
thê“ giới phân loại theo địa lý. Theo đó, Phật giáo 
Bă c truyề n dùng để chỉ truyê ` n thôˆng Phật giáo 
chủ yê“u được truyê`n bá từ Â“n Độ qua Trung Á, 
phố biê“n ở Trung Quô ˆc, lan rộng ở khu vực Đông 
Bă c Á và một phâ`n ở Đông Nam Á. Trong khi đó, 
truyê`n thôˆng Phật giáo Nam truyê`n cũng được 
truyê`n bá từ gô c Â“n Độ, nhưng chủ yê“u theo 
hướng Sri Lanka, lan rộng ở Đông Nam Á và khu 
vực Vân Nam (Trung Quôˆc). 


Lộ trình Phật giáo truyền bá về phương 
Đông: 

Đỏ: Hướng truyền giáo của Phật giáo Bắc 
truyền vào Đông Á. 

Xanh: Hướng truyền giáo của Phật giáo Nam 


Khái quát truyền vào Đông Nam Á. 


Phật giáo Bă c truyê`n được phổ biê“n rộng rãi tại các 
quô ˆe gia và vùng địa lý chịu ảnh hưởng của văn minh 
Trung Hoa, bao gô m Trung QuôÍc, Tây Tạng, Nepal, 
Mông Có, Triê`u Tiên, Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam. 
Kinh văn gô“c của Phật giáo Bă“c truyê`n sử dụng Phạn 
ngữ, được dịch ra ngôn ngữ địa phương, chủ yê“u là Hán 
văn (trừ nhánh Tây Tạng sử dụng Tạng văn làm tiêu 
chuẩn). Theo dòng lịch sử, nhiê`u kinh văn gôc tiê“ng 
Phạn bị tiêu hủy hoặc thâ“t tán do chiê“n tranh, nên hệ 
kinh văn Bă“ec truyê`n chủ yê“u được lưu tô`n chủ yê“u 
qua các bản Hán văn. Một sô“ lượng nhỏ kinh văn Phạn 
ngữ còn sót lại là do được phát hiện bảo tô `n ở Tây Tạng 
hoặc được dịch ngược từ các kinh văn Hán ngữ. 


Các truyền thống Phật giáo chính: 


Xanh (Mật tôn : R ' 
h-. n báo Do chịu ảnh hưởng chính từ Phật giáo Đại thừa, nên thuật 


Ñ h ngữ Phật giáo Bă c truyê `n thường được xem là đô`ng 
L--JDBINAI/BÔID) nghĩa với Phật giáo Đại thừa hiện đại. Một sô“ học giả 
thường có xu hướng phân chia Phật giáo Bă“c truyê n 
thành các nhánh nhỏ hơn gô m Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Nhật Bản, Phật 
giáo Việt Nam... tùy theo vùng địa lý. Một sô“ học giá khác lại dùng thuật ngữ Phật giáo Bă“c 
truyê n đô ng nghĩa với Phật giáo Tây Tạng (bao gô`m cả Mông Cổ), vôˆn chịu ảnh hưởng chính từ 
Phật giáo Mật tông, và dùng thuật ngữ Phật giáo Đông phương đề các phân nhánh còn lại (gô`m 
Trung Quô “e, Nhật Bản...) 


Trong lịch sử, Phật giáo Trung Quô “c từng chịu ảnh hưởng của cả Phật giáo Bă c truyê `n lẫn Phật 


giáo Nam truyê`n. Đặc điểm rõ nhâ t là sự tô `n tại của hệ kinh văn A-hàm Hán ngữ của Phật giáo 
Nam truyê n. Tuy nhiên với sự phát triển của Đại thừa, ảnh hưởng của Phật giáo Bă“c truyê n trở 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Phật_giáo_ Bắc, truyền 1/2 


6/22/22, 10:14 AM Phật giáo Bắc truyền — Wikipedia tiếng Việt 


nên lớn hơn, nên Phật giáo Nam truyê `n chỉ truyề n' bá được ở Vân Nam. Ngày nay, chỉ còn Việt 
Nam đại diện cho một trường, hợp thú vị của một quô c gia nš `m trong vùng ảnh hưởng giao thoa 
của cả hai trường phái Phật giáo Bă“e truyê `n và Nam truyê `n. 


Xem thêm 


„Phật giáo Nam truyền 
Chú thích 


Tham khảo 


„5 Cantwell & Kawanami. Religions in the Modern World. Woodhead. ISBN 978-0-415-85881-6 

„Ò Cantwell, Cathy; Kawanami, Hiroko. "Buddhism”. In Woodhead, Linda; Partridge, Christopher; 
Kawanami, Hiroko. Religions in the Modern World. Routledge. ISBN 9780415858809 

= Lopez 4Jr., Donald S., Infroduction in Buddhism In Practice, Donald S. Lopez Jr., Ed., Princeton 
University Press, Princeton, N, 1995. ISBN 0-691-04441-4 


InJ2:4#z2 Eg4L{€/@Tf]i# (https:/web.archive.org/web/20200401182225/http:/Awww.ahaniin 
ẵ top/) 


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phật_giáo Bắc: truyền&oldid=67745477” 


https://i.wikipedia.org/wiki/Phật_giáo_Bắc_ truyền 2/2 


